PHẬT LÀ VỊ THẦY DẪN 
ĐƯỜNG 


Thích Thanh Từ 

Đức Phật là người tu hành chứng quả, là bậc 
toàn giác, Ngài giáo hóa đỘ vô số người đương thời 
được an vui hạnh phúc, nổi bậc nhất là độ hơn một 
ngàn người tu chứng quả A La Hán thoát khỏi khổ luân 
hồi sanh tử. Ngài còn để lại cho đời một hệ thống giáo 
lý, mà nhân loại học và Ứng dụng tu hơn hai ngàn năm 
nay, được lợi ích không thể tính kể. Thế mà Ngài chỉỈ nói 
Ngài là ông thầy dẫn đường. Lời xưng của Phật vừa 
khiêm tốn vừa thực tế, không huyền bí, không chứng tổ 
mình là thần linh vạn năng có thể ban phúc giáng họa 
nhƯ những nhà truyền giáo khác đã tự xưng. 

Người dẫn đường là người đã tỪng đi qua đường 
rồi, nên rất rành lối đi và rất hoan hỷ chỉ cho người khác 
đi. Phật nói Ngài là người dẫn đường, vì Ngài đã tu 
thành Phật rồi, mới hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người 
tu, để được thành Phật như Ngài. Vì thế nên Ngài tuyên 
bố: "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành". 
Tu theo Phật đừng nghĩ sẽ được Phật ban phước lành, 
được Phật điểm đạo cho mình đắc đạo v.v... mà tự mình 


phải tu theo pháp Phật dạy như Tứ niệm xứ, Thất giác 
chi, Bát thánh đạo... thì mới giải thoát được khổ đau. 
Đức Phật hướng dẫn cho mọi người tu, chớ không tu 
thế cho ai cả. Thế nên, dù cho chúng ta học thuộc làu 
những pháp tu của Phật dạy mà không Ứng dụng tu thì 
cũng không được lợi lạc. Giống như người bệnh được 
thầy thuốc giỏi cho toa mà không chịu mua thuốc uống 
thì không bao giờ hết bệnh. Kinh A Hàm có kể lại giai 
thoại nhà toán số Mục Kiều Liên đến hỏi Phật: 

- Sa Môn Cù Đàm dạy đệ tử tu, vậy tất cả đệ tử 
của Ngài đều được Niết Bàn hết chăng? 

Phật đáp: 

- Này Mục Kiều Liên, có người được, có người 
không được. 

- Có Niết Bàn, có đường đến Niết Bàn, Sa Môn 
Cù Đàm là người chỈ dạy, tại sao đệ tử của Ngài có 
người được Niết Bàn, người không được? 

- Này Mục Kiều Liên, Như Lai hồi ông, ông tùy 
theo chỗ hiểu mà đáp. Ông có biết rõ thành Vương Xá 
và đường đến thành Vương Xá chăng? 

- Tôi biết rõ thành Vương Xá và đường đến thành 
Vương Xá. 

- Này Mục Kiều Liên, có người muốn đến thành 
Vương Xá nhờ ông chỉ đường. Ông chỉ rõ đường đi cho 


người ấy. Người ấy nghe xong bắt đầu đi về phía đông, 
đi không bao lâu bổ đường cái, đi lối tể, cuối cùng 
không tới thành Vương Xá. Lại có người thứ hai nhờ 
ông chỉ đường đến thành Vương Xá, ông cũng chỈ 
đường nhƯ ngườỜi trước, người này y theo lời hướng 
dẫn củỦa ông mà đi, nên tới thành Vương Xá và thấy 
được cảnh vật trong thành. Như vậy do nhơn duyên gì 
ông chỉ đường cho hai người đến thành Vương Xá mà 
người tới và người không tới? 

- Người tới thành Vương Xá là vì họ đã đi đúng 
đường mà tôi đã chỈ, còn người không tới thành Vương 
Xá là tại họ không theo lời chỉ dẫn của tôi. Lỗi ấy tại 
họ, chớ không phải tại tôi. 

- Cũng vậy, này Mục Kiều Liên, có Niết bàn, có 
đường đi đến Niết bàn. Như Lai là đạo sư hướng dẫn 
cho đệ tử tu hành, mà người đến Niết bàn, người không 
đến; lỗi không phải ở Như lai mà lỗi tại đệ tử không 
thực hành đúng theo lời Như Lai chỉ dạy. 

Câu chuyện trên cho thấy rõ Phật chỉ là thầy dẫn 
đường. Người tu theo Phật thì phải thực hành đúng theo 
lời của Phật dạy mới đạt được trạng thái an lạc Niết 
bàn. Nếu thực hành không đúng chẳng những không 
được lợi ích mà còn rơi vào ngoại đạo sai lạc lầm mê. 
Đức Phật là ông thầy đi trước, có trách nhiệm dẫn 


đường cho đệ tỬ đi sau, Ngài không phải là một đấng 
thần linh ban phƯớc giáng họa. Vậy mà có một sỐ 
người kể cả Phật tử, biến đức Phật thành một vị thần 
linh có quyền năng ban phúc lành. Thế nên đi chùa lạy 
Phật cầu xin đủ thứ, xin không được như ý thì cho rằng 
Phật không linh. Lễ lạy cầu xin là đi lối tể, không đi 
đúng đường mà Phật đã dạy, chắc chắn là không được 
Niết bàn an vui. 

Có người nghe nói Niết bàn mà không biết Niết 
bàn là gì? Lại có nhiều người tu theo Phật mà không tin 
có Niết bàn. Đã không tin thì không hết lòng thực hành 
đúng theo lời Phật dạy. Không thực hành đúng theo lời 
Phật dạy làm sao thành tựu Niết bàn? Lại có người nghe 
kinh nói Niết bàn không có hình tướng, văn tự ngôn ngữ 
không thể diễn tả được, nên nghi ngờ, không tin có Niết 
bàn. Để phá mối nghi này Phật đưa ra một ví dụ: 

Có một người mù từ lúc mới sanh, nghe người 
sáng mắt nói cảnh vật màu xanh, đỏ, vàng... rất đẹp. 
Người mù nghe thích quá muốn biết về màu sắc cảnh 
vật, nhờ người sáng mắt diễn tả cho biết. Người sáng 
mắt dùng mọi cách để diễn tả, nhưng người mù vẫn 
không thấy được. Vậy muốn thấy màu sắc cảnh vật, 
người mù phải nhờ thầy thuốc trị cho sáng mắt mới 
thấy. Cũng vậy, người tu muốn được Niết bàn an lạc thì 


phải dụng tâm tu hành; không thể học hiểu suông mà có 
thể đạt được Niết bàn an vui. Niết bàn là chỗ an trú của 
Phật, của Bồ tát, của A La Hán; các Ngài ví như người 
sáng mắt thấy rõ màu sắc cảnh vật. Chúng ta chưa biết 
Niết bàn vì tu chưa tới, dù cố gắng biết cũng không thể 
biết, giống như người mù muốn thấy cảnh vật, nhưng 
không thể thấy. 

Lại có người nghe nói Niết bàn lặng lẽ thì nghĩ 
rằng tu đạt đến Niết bàn buồn lắm, nên không chịu nỗ 
lực tu. Nhưng ai sanh ra cũng bị cái khổ sanh già đau 
chết bức ngặt. Phật dạy tu là để đạt đến Niết bàn an vui, 
không bị những cái khổ đó chi phối nữa. Trong kinh 
Niết bàn có bài kệ: 

Các hành vô thường, 

Là pháp sanh diỆt. 

Sanh diệt diệt rồi, 

Tịch diệt là vui. 

Nghe qua bài kệ này, chúng ta thắc mắc tịch diệt 
là lặng lễ mà Phật nói vui, vậy vui cái gì? Điều này Ngài 
Chí Đạo đã hỏi Lục Tổ: 

- "Các hành vô thường là pháp sanh diỆt, sanh diệt 
diệt rồi tịch diệt là vui". Tuy thân tâm này là tướng sanh 
diệt, nhưng có thân tâm mới có cẩm thọ vui, khi thân 


tâm này diệt hết rồi thì cái gì biết vui? Tại sao nói sanh 


diệt diệt rồi tịch diệt là vui? 

Lục Tổ quở: 

- Ông là người học Phật mà có quan niệm giống 
ngoại đạo. Thân tâm là tướng sanh diệt vô thường, mà 
vô thường thì khổ chớ làm sao vui? 

Kiếp sống của con người lúc vui lúc buồn, được 
thì vui mất thì buồn, buồn vui tạm bợ trong nhất thời. 
Song khổ thì nhiều mà vui thì ít. Vì kiếp người khổ nên 
mở mắt chào đời bằng tiếng khóc oa oa, lớn lên vật lộn 
với cuộc sống, trải qua biết bao cảnh ép ngặt bức xúc, 
nào thân đau bệnh, nào làm ăn thất bại, nào người 
thương xa lìa, nào người thù gặp gỡ... đủ thứ khổ. Đến 
lúc nhắm mắt lìa đời lại càng khổ hơn, vì tỨ đại phân 
tán làm cho thân đau nhức, không muốn chết mà phải 
chịu chết, không biết chết sẽ đi về đâu nên kinh hoàng 
sợ hãi... Có thân là khổ. Người tu tâm định tĩnh không 
còn bị những cái khổ ấy chi phối nữa gọi là được Niết 
bàn tịch diệt. Tịch diệt là lặng dứỨt cái sanh diệt vô 
thường của hành nghiệp. Hành nghiệp đã lặng dứt 
không còn dấy khởi thì dứt khổ đau, được Niết bàn an 
vui. Cái vui Niết bàn là cái vui chân thật vĩnh hằng, mà 
chư Phật, chư Bồ tát và A La Hán đã đạt được. Người 
tu Phật chưa đạt được cái vui Niết bàn miên viễn là 
chưa tới đích rốt ráo mà Phật đã nhắm. Thế nên phải tu 


cho tới đích. 

Đạo Phật sở dĩ còn tồn tại đến ngày nay là vì có 
những đệ tử thực hành đúng lời Phật dạy và thành tựu 
được Niết bàn an lạc. Đây là việc trọng yếu mà người 
tu theo Phật phải quan tâm. Và, ngày nay nhân loại văn 
minh trên thế giới hướng về đạo Phật là hướng về chỗ 
an vui bất diệt của Niết bàn. Vì đạo Phật đưa nhân loại 
đến cái vui vĩnh hằng, chớ không phải cái vui tạm bợ 
trong giai đoạn, vừa vui liền có cái buồn theo sau. 
Chẳng hạn vừa vui trong thành đạt công danh, liền buồn 
trong cảnh thương yêu xa cách. Bao giờ biết vui buồn là 
tướng đối đãi giả có, không chân thật, tự mình xa kìa 
được tướng đối đãi giả có đó thì mới được an vui chân 
thật vĩnh viễn. Nhưng có nhiều người tu không chịu 
hưởng cái vui chân thật, thấy nó xa vời khó thực hiện, 
nên tu chỉ mong đời này được khỏe mạnh, an ổn chút 
chút, rồi hướng dẫn một số đông Phật tử, thỉnh thoảng 
tổ chức đi hành hương, tổ chức những buổi lễ tụng 
niệm tự cho là đủ rồi, hoặc tu mong cho đời này được 
giàu có, đời sau tái sanh được sống lâu sung sướng 
hơn... chỉ mơ ước bấy nhiêu thôi. Đâu có xét những cái 
vui đó là vô thường, không vững bền. Vì giàu sang sống 
lâu không biết tu vẫn khổ; nhưng những người già bẩy 
tám mươi tuổi trong gia đình giàu có đầy đủ vật chất, 


mà thân sắp hoại, nay đau chỗ này, mai nhức chỗ kia, trí 
tuệ lu mờ, thấy nghe không chính xác, giàu và sống lâu 
như thế có vui sướng gì? Thế nên dù ở trong cảnh nào 
mà biết tu là có an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, con ngƯời 
Ở trong cõi đời vô thường sống với vọng tâm sinh diỆt, 
đang bị nghiệp vô thường chi phối, nên chưa nhận được 
cái chân thường chân lạc của Niết bàn. Bao giờ biết tu, 
lặng dứt tâm niệm sinh diệt, mới hưởng trọn vẹn cái vui 
chân thật Niết bàn. 

Là người tu Phật, chúng ta có chịu thực hành theo 
lời dạy của Phật, hay làm người đến thành Vương Xá 
mà bổ đường cái đi lối tổ? Người tu theo Phật là phải 
học giáo lý để hiểu Phật dạy tu như thế nào, rồi Ứng 
dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày là tu. Chớ 
học rồi tự mãn với cái học củỦa mình, cho rằng mình 
thông hiểu Phật pháp sâu rộng, không chịu tu thì vẫn 
khổ. Tu mà không học giáo lý đâu biết Phật dạy thế nào 
để tu, cũng vẫn khổ. Chẳng hạn Phật dạy người cư sĩ 
muốn thân an Ổn, gia đình êm ẫm thì phải giữ năm giới. 
Thế mà quy y thọ năm giới không giữ đúng, cứ rượu 
chè hút xách, khiến cho tâm trí mê mờ, thân thể bệnh 
hoạn, gia đình vợ con nghèo đói... Hoặc nói dối hại 
người để thủ lợi nên bị người khinh khi mắng chửi. Đó 
là người cư sĩ tu theo Phật mà không thực hành theo lời 


Phật dạy nên khổ lại hoàn khổ. Còn hàng xuất gia tu 
theo Phật là để thoát khổ sanh tử luân hồi, thế mà vẫn 
cứ lần lựa qua ngày, không chịu thực hành đúng theo lời 
Phật dạy, tu lai rai để đời sau tu nữa. Tu như thế bao 
giờ mới thành Phật? 

Tóm lại, Tăng Ni cũng như Phật tử trước hết 
phải học giáo lý để hiểu Phật dạy tu như thế nào, hiểu 
rồi phải thực hành mới được lợi lạc. Học mà không 
hành, chỉ hiểu suông nói suông thì không được lợi lạc, 
giống như người ăn bánh vẽ, ăn mà không no. Học 
hiểu mà không thực hành thì sự hiểu biết không thể 
cứu chúng ta hết khổ. Học như cặp mắt sáng, hành 
như hai chân đi. Có mắt sáng mà hai chân què thì đi 
không được, có hai chân mạnh mà mắt mù thì không 
thấy đường đi. Nếu có đôi mắt sáng, có hai chân mạnh 
thì chỗ nào chúng ta cũng đến được. Cũng thế, học Phật 
thì phải hành theo Phật, Có hành theo Phật và hành đúng 
thì mới thành Phật. Phật là thầy dẫn đường, Ngài dẫn 
mà chúng ta không chịu đi thì không bao giờ đến đích. 
Có đi và có đi đúng đường thì chắc chắn sẽ đến đích. Đó 
là lẽ thật hết sức rõ ràng. 


